Van điện từ nối ren | Nhiéu thương hiệu 
khác nhau | Kết nối thuận tiện 


Van điện từ nối ren là dòng van được sử dụng nhiều cho hệ thống đường ống có kích 
thước nhỏ, không yêu cầu khả năng chịu áp suất lớn hay phải bắt buộc có độ kín khít 
cao. 


1 Van sử dụng kết nối ren tiện lợi 


Với đặc điểm là dòng van điện từ sử dụng chủ yếu cho các hệ thống đường ống có 
kích thước nhỏ nên dòng van điện từ này sử dụng phương pháp kết nối rất đơn giản 
là kiểu kết nối ren. 


Giá thành các sản phẩm van điện từ nối ren thường rẻ hơn dòng van điện từ nối mặt 
bích. Hơn nữa, phương pháp nối ren giúp cho việc lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng 
hơn, dùng cho các hệ thống thường xuyên phải bảo dưỡng thay thế. 


2 Điện áp hoạt động van điện từ 


nối ren 


Van điện từ nối ren có thể sử dụng linh hoạt hai dạng điện áp 220V hoặc 24V, rất hữu 
ích trong quá trình cấp nguồn cho van tuỳ thuộc vào yêu cầu sử dụng và vị trí lắp đặt. 


(D Điện áp 220V 


Van điện từ nối ren hoạt động bằng nguồn điện áp 220V. Đây là nguồn điện lưới quốc 
gia, được sử dụng ở hầu hết mọi nơi, do đó việc cấp nguồn cho van điện từ nối ren sẽ 
dễ dàng thuận tiện hơn và cũng không cần sử dụng bộ chuyển đổi điện áp giúp tiết 
kiệm chi phí. 


Xem sản phẩm: Van điện từ 220v 


(2) Điện áp 24V 


Dòng van điện từ sử dụng điện áp 24V có độ an toàn tuyệt đối bởi đây là nguồn điện 
áp thấp, không gây nguy hiểm cho người sử dụng. Nguồn điện một chiều này không 
gây giật hay chập cháy nguy hiểm, phù hợp cho các thiết bị sử dụng trong các môi 
trường ẩm ướt hoặc thường xuyên phải tiếp xúc với các ảnh hưởng bên ngoài môi 
trường. 


Chính vì vậy dòng van điện từ nối ren 24V được nhiều người lựa chọn sử dụng cũng 
không có gì khó hiểu. 


SU DUNG DIEN AP 24V 


ce M 
Round- Star 
po=~4506 


3 Van điện từ nối ren có hai dạng 


thường đóng hoặc thường mở 


Để ứng dụng được trên đa dạng các loại hệ thống, van điện từ nối ren có hai dạng 
chính là van thường đóng hoặc thường mở. 


(D Dạng thường đóng 


w Đây là loại van thường đóng cực kì an toàn. Vì với tính chất của van thường đóng 
thì loại van này luôn luôn ở trạng thái đóng và chỉ mở ra cho dòng lưu chất chạy qua 
khi chúng ta cấp nguồn cho van. Điều này giúp van kiểm soát dòng lưu chất được 
đảm bảo và tuyệt đối an toàn. 


# Nhà sản xuất cũng đưa ra khuyến cáo không nên cấp nguồn liên tục cho van hoạt 


động quá 2 giờ, vì khi để nguồn điện trong van lâu sẽ gây ra hiện tượng nóng và cháy 
cuộn coil bên trong van. 


(2) Dạng thường mở 


ve Van điện từ nối ren thường mó, tức van luôn ở trạng thái mở khi chưa được cấp 
nguồn và chỉ đóng khi van được kết nối với nguồn điện. 


w Dòng van điện từ thường mở này ít phổ biến, chỉ được sử dụng trong một số 
trường hợp nhất định, hệ thống đặc biệt, do đó chúng ta cần cân nhac kĩ về yêu cau 
của hệ thống trước khi lựa chọn sử dụng sản phẩm này. 


Thường Đóng 
Normal - Closed 


Thwong Mo 
Normal - Open 


4 Các hang van điện từ noi ren 


h n bi mI 
Hiện nay, các thương hiệu van điện từ đến từ Đài Loan, Hàn Quốc,... được rät nhiều 
người sử dụng tin tưởng lựa chọn cho hệ thống của mình. Bởi các sản phẩm của các 


hãng này đều có chất lượng cao và đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật. 


Để dễ dàng cho quá trình theo dõi, quý khách hàng có thể tham khảo các thương 
hiệu van điện từ trong bảng sau: 


Thương hiệu Xuất xứ 


ODE 5 


TPC y 
UniD V 
Hewcho v 
Round Star v 
Yongchuang v 


| IA MADE IN EI 


YONGCHUANG TAIWAN 
35 


| [ ¡ID Vimi.com.vn 


Thwong hiéu Yongchuang Dai Loan 


2h IVA GIONETOS 


+» 


VAN DIÉN TU INOX MAT BÍCH ROUND STAR 220V DAI LOAN 


` “TO 


5 Vật liệu cấu tạo van điện từ nổi 


ren 


Tương tự các dòng van điện từ khác, van điện từ nối ren được sản xuất từ các loại 
vật liệu: nhựa, đồng, inox. Ứng với mỗi hệ thống, mỗi loại môi tường khác nhau, 
chúng ta có thể lựa chọn các chủng loại van điện từ để tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm 
bảo yêu cầu kỹ thuật. 

(D Vật liệu nhựa 

Dòng van điện từ nối ren chế tạo từ nhựa có các đặc điểm nổi bật như: 

+ Dễ dàng gia công chế tao 


+ Chịu được hoá chất ăn mòn 


+ Độ uốn dẻo tốt, cho độ bên tương đối cao 


+ Giá thành rẻ, giúp tiết kiệm chi phí cho nhà sản xuất cũng như ngưới sử dụng rät 
nhiều 


Tuy vậy van điện từ được làm từ nhựa cũng có một nhược điểm đó là khả năng chịu 
nhiệt kém, do đó khi sử dụng để đảm bảo an toàn chúng ta không nên sử dụng loại 
van này cho các môi trường có nhiệt độ cao. 


CÄU TAO TU VÄT LIÉU NHUA 


(2) Vật liệu đồng 

Van điện từ sản xuất từ vật liệu đồng (dạng vật liệu quen thuộc trên các hệ thống 
công nghiệp), giúp cho van sử dụng được bên bỉ hơn trong các môi trường khắc 
nghiệt. Không chỉ vậy, vật liệu đồng còn có nhiều ưu điểm như: chịu được áp lực và 
nhiệt độ cao, độ bên và khả năng chống ăn mòn rỉ sét rất tốt. 


VAN DUOC CÄU TAO TU VÄT LIEU DONG 


3) Vật liệu inox 


Van điện từ nối ren cấu tạo từ inox, vật liệu này có hai dạng thường được ứng dụng 
nhiêu trong sản xuất van điện từ đó là: 


+ Inox 304: Vật liệu, có thể chịu được nhiệt độ đến khoảng 1650°F (899°C), và liên tục 
chịu được nhiệt độ cao tới 1500°F (816°C). Có tính kháng tuyệt vời trong một loạt các 
môi trường khắc nghiệt như khí quyển, hóa chất, dệt may, dầu khí và các ngành công 
nghiệp thực phẩm bị phơi nhiễm. 


+ Inox 316: Khả năng chống ăn mòn và chịu nhiệt cao hơn inox 304. Giá thành của 
vật liệu này cũng cao hơn inox 304 khá nhiều. 


inox 316 


6 Môi trường sử dung van điện 


từ nối ren 


Với đặc điểm thiết kế cấu tạo, van điện từ nối ren có thể được sử dụng trong một số 
môi trường như môi trường hơi nóng, môi trường khí nén hay các môi trường nước... 


(D Môi trường nước - dầu - khí 


Van điện từ dùng trong các môi trường này thường có đặc điểm là nhiệt độ lưu chất 
không cao, da số ở nhiệt độ môi trường hoặc nhỏ hơn 60°C. 


Xem các sản phẩm: Van nước điện từ 


Dung cho nước - khí nen 


Moi trường hơi nóng - ap cao 


Dòng van điện từ nối ren dùng cho các môi trường này thường có dải nhiệt độ cao tới 
140°C ~ 180°C và áp suất ở mức trên 20Bar. 


Xem sản phẩm: van điện từ khí nén 


